Sinh hoạt khoa học VIASM HANU mang BME Analytics đên với ... https://kinhtevadubao.vn/apIcenter(2/print_article&i=27529 


=Kinh (ế 

c› R NINNR € 

=và Iư báo 
Economy & Forecast Reviev ® n lï ne 


VIÊN PHIẾN LƯỤừ PHÁT TRIỂN - BỘ KẾ H0ẠDH VÀ ĐẤU TU. 


Sinh hoạt khoa học VIASM HANU mang BMF Analytics đến 
với KHXH&NV 


22:15 | 05/11/2023 
Trong 2 ngày, từ mùng 3 đến 4 tháng 11, tại Hà Nội đã diễn ra các phiên sinh hoạt khoa học do Viện Nghiên cứu Cao cấp 


về Toán (VIASM) và Trường Đại học Hà Nội (HANU) đồng tổ chức. Thông qua khoảng thời gian tương đối gọn gàng, một 
phần của chương trình đã giúp mang phương pháp phân tích giúp ứng dụng trong công việc nghiên cứu khoa học xã h... 


Ứng dụng BMF trong 
nghiên cứu KHXH 


Lớp BMF trong khuôn khổ VIASM-HANU 2023 (Ảnh: HANU) 


Điểm đáng nói là phương pháp BMF có xuất xứ từ Việt Nam, cụ thể là Trung tâm ISR, Trường Đại học Phenikaa, được hình 
thành qua một quá trình dài lâu, bần bỉ, bởi những nhà nghiên cứu Việt Nam. Tới nay, phương pháp đã giúp sức để hoàn 
thành nhiều nghiên cứu có giá trị trên văn đàn học thuật quốc tế. 


Hơn 40 người tham gia từ Đại học Bách Khoa, Trường Đại học Hà Nội, Trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Khoa 
Học Tự Nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội, Trường Đại học Thuỷ Lợi và Học Viện Ngân Hàng... đã cùng nhau tìm hiểu và 
nghiên cứu khả năng ứng dụng BMF qua 2 ngày sinh hoạt học thuật. Đồng tác giả của phương pháp BMF, TS. Nguyễn Minh 
Hoàng thuộc Trường Đại học Phenikaa, trực tiếp hướng dẫn tìm hiểu lý thuyết cũng như thực hành [2]. 


Đầu tiên người tham gia chương trình BMF được tiếp cận và thực hiện phân tích định lượng và thống kê Bayes/tính toán 
MCMC thông qua phần mềm bayesvl [3]. Sau đấy, mọi người cùng nhau xây dựng, phát triển phương pháp cho một đầu bài, 
sử dụng dữ liệu thật của Mỹ để tiến hành phân tích cho tới kết quả có ý nghĩa [4]. Cách tiếp cận rất thực tế này có định 
hướng cùng lao động tập thể để đi tới kết quả cho ra sản phẩm hợp tác: Một nghiên cứu hoàn chỉnh, đầy đủ sẵn sàng cho 
việc bình duyệt và xuất bản. Nhờ đó, lớp học diễn ra sôi nổi, hào hứng và hiệu quả. 


1of3 11/6/2023. 11:26 AM 


Sinh hoạt khoa học VIASM HANU mang BMF Analytics đến với ... 


2of3 


Chương trình phân tích MCMC của TS. Nguyễn Minh Hoàng cho ra kết quả, cùng lúc máy tính của người tham gia cũng 
cho ra kết quả, để cùng nhau kiểm tra, phân tích, đánh giá ý nghĩa (Ảnh: HANU) 


Bên cạnh việc cùng nhau nghiên cứu cách thức ứng dụng khuôn khổ BMF cũng như công cụ triển khai tính toán MCMC, các 
khía cạnh liên quan tới triết lý và nhận thức luận về thống kê - toán học trong khoa học xã hội và nhân văn cũng được đặt ra 
để các nhà nghiên cứu cùng suy ngẫm thảo luận. 


Hết ngày 4-11, các phiên sinh hoạt BMF trong khuôn khổ VIASM-HANU kết thúc, nhưng những người tham gia vẫn đang tiếp 
tục cùng nhau lao động, hoàn thành bản thảo để tiến tới chất lượng có thể sẵn sàng cho bình duyệt. 


Sản phẩm của khóa học đã được hoàn thành vào ngày 5-11, và được đăng lên cơ sở dữ liệu mở PhilPapers để các nhà khoa 
học khác có thể sớm tiếp cận, đánh giá, và góp ý cho nghiên cứu [5]: https://philpapers.org/rec/BMFEOW. 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(/print_article&i=27529 


11/6/2023. 11:26 AM 


Sinh hoạt khoa học VIASM HANU mang BMEF Analytics đên với... 


3 of3 


Tài liệu tham khảo 
1] Vuong, Q. H., Nguyen, M. H., & La, V. P. (Eds.). (2022). The mindsponge and BMF analytics for innovative thinking in social 
sciences and humanities. Walter de Gruyter GmbH. https://www.amazon.com/dp/B0C4ZK3M74 


2] Nguyen, M. H., & .Jones, T. E. (2022). Building eco-surplus culture among urban residents as a novel strategy to improve 
finance for conservation in protected areas. Humanities and Social Sciences Communications, 9(1), 426. 
https://www.nature.com/articles/s41599-022-01441-9 


3] La, V.P, & Vuong, Q. H. (2019). bayesvl: Visually learning the graphical structure of Bayesian networks and performing 
CMC with 'Starr. https://cran.r-project.org/package=bayesvl 


4| Distler, L. N., & Scruggs, C. E. (2020). Survey data on perceptions of water scarcity and potable reuse from water utility 
customers in Albuquerque, New Mexico. Data in Brief, 29, 105289. https://www.sciencedirect.com/science/article 
/pii/S2352340920301839 


[5] VIASM-HANU 2023 BMF Class. (2023). Effects of water scarcity awareness and climate change belief on recycled water 
usage willingness: Evidence from New Mexico, United States. https://philpapers.org/rec/BMEEOW 


Nguyễn Thị Quỳnh Yến 


URL: https://kinhtevadubao.vn/sinh-hoat-khoa-hoc-viasm-hanu-mang-bmf-analytics-den-voi-khxhnv-27529.html 


© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(/print_article&i=27529 


11/6/2023. 11:26 AM 


